VHome - Ung dụng giám sát camera của Viettel 
VHome là ứng dụng giúp kết nối và quản lý các dòng camera khác nhau do Viettel 
phát triển. Việc kết nối và quản lý hệ thống camera an ninh của bạn trở nên dễ dàng 
và thuận tiện hơn với ứng dụng camera gia đình này. Hãy cùng tìm hiểu về ứng dụng 
và những tính năng nỗi bật của nó trong nội dung sau nhé! 


telecorn 
Tìm hiểu ứng dụng VHome là gì? 
VHome là ứng dụng camera giám sát tại nhà của Viettel giúp người dùng quản lý dễ 
dàng, không bị gò bó về không gian và thời gian. Ngoài ra, ứng dụng VHome Viettel 
sẽ gửi thông báo cho bạn khi phát hiện chuyền động theo thời gian thực. Dù bạn ở 
xa vạn đặm vẫn có thê theo dõi camera tại nhà nên sẽ an toàn hơn. Ứng dụng này 
được phát triển bởi các kỹ sư kỹ thuật của Viettel sử dụng các sản phẩm Home 
Camera. Ứng dụng cho phép người dùng cài đặt, xem video từ xa, thực hiện cuộc 
ĐỌI, kiểm soát và nhận thông báo về hoạt động bất thường. Ngoài ra, có một tính 
năng hỗ trợ người dùng trên ứng dụng nếu bạn cần hỗ trợ. 
Tính năng nối bật của ứng dụng VHome 
Với mục tiêu mang đến cho người dùng những sản phẩm hữu ích và tiện lợi nhất, 
Viettel không ngừng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao tính 
năng của các ứng dụng. Dưới đây là các tính năng chính của VHome: - Chỉ cần kết 
nối internet là bạn có thể điều khiển camera từ xa. 


- Giao diện thiết kế đơn giản, bắt mắt, dễ dàng cài đặt và lựa chọn. Vào Trang chủ - 
> Cài đặt, bạn có thê thấy trực quan các chức năng cơ bản trên ứng dụng - Hỗ trợ 
chức năng công tắc hẹn giờ, cài đặt hoạt động theo yêu cầu, camera sẽ tự động tắt 
khi không sử dụng. - Chế độ đàm thoại 2 chiều cho phép người dùng liên lạc, đảm 
thoại trực tiếp với nhau thông qua ứng dụng Viettel Home Camera. - Cho phép chụp 
ảnh, quay video và xem nội dung lưu trữ video dưới dạng dòng thời gian. Hình ảnh 
phát lại rõ ràng và chất lượng âm thanh tốt. - Tự động thông báo cho điện thoại của 
bạn khi phát hiện chuyên động bất thường trong thời gian thực mà không cần sự 
giám sát liên tục của bạn. - Phân quyền truy cập cho người khác, các thành viên 
trong gia đình có thể theo dõi, giám sát an toàn khu vực xung quanh nhà. - Sử dụng 
cùng một phần mềm bạn có thể xem cùng lúc nhiều camera tại các vị trí khác nhau 
trong nhà thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn. 

Đề sử dụng được ứng dụng VHome, bạn phải là khách hàng lắp đặt Camera tại nhà 
của Viettel. Sau khi đăng ký và cải đặt, bạn sẽ được cấp tài khoản và mật khâu đề 
truy cập ứng dụng. Camera gia đình là giải pháp thông minh giúp khách hàng bảo 
vệ tài sản, an toàn và trò chuyện với các thành viên trong gia đình với độ bảo mật 
cao. Viettel giới thiệu đến người dùng 2 thiết bị là Camera 360 trong nhà và Camera 
ngoài trời. Home Video Camera Viettel cung cấp hình ảnh rõ nét, chuẩn Full HD 
1920x1080, chuẩn nén H625 nhẹ và được lưu trữ hoàn toàn miễn phí trên server của 
Viettel. Nhờ đó, dữ liệu được truy xuất dễ dàng, ổn định và bảo mật tuyệt đối. Ngoài 
ra Camera Viettel Home còn có chế độ đàm thoại 2 chiều do có cả loa ngoải vả micro 
nên các thành viên trong gia đình có thể đàm thoại trực tiếp. Đây là tính năng nổi 
bật được nhiều người đánh giá cao vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. 

Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/vhome-unø-dunø-ø1am-sat-camera-vIettel-vo1- 


nhieu-tinh-nang-uu-viet/19416936 


